


. RE AIIISNSNRL OL LHF! " 


Nhúng lá thu nguoi cha 
gúi cho con gái 


JAWAHARLAL NEHRU 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Muc luc 


LỜI TÁC GIÁ 

Lá thư thứ nhất 

Lá thư thứ hai 

Lá thư thứ ba 

Lá thư thứ tư 

Lá thư thứ năm 

Lá thư thứ sáu 

Lá thư thứ bảy. 

Lá thư thứ tám 

Lá thư thứ chín 

Lá thư thứ mười 

Lá thư thứ mười một 
Lá thư thứ mười hai 


JAWAHARLAL NEHRU 
Những lá thư người cha gửi cho con gái 
Dịch giả: Thái Văn Châu 
LỜI TÁC GIÁ 





JAWAHARLAL NEHRU (1889 - 1964) là nhà ái quốc Ấn 
Độ, đã góp công lớn trong đấu tranh giành độc lập cho 
Ấn Độ và Phong trào Hoà bình thế giới. Năm 1947 ông 
được bầu làm Thủ tướng Ấn Độ cho đến lúc qua đời. 


Ông quan tâm dành nhiều thời gian để giáo dục con cái. 
Quyển sách này tập họp 26 bức thư viết cho INDIRA 


GANDHI - cô con gái yêu mười tuổi của ông - sau này 
cũng là Thủ tướng Ấn Độ, để mở mang tầm hiểu biết của 
con gái về một số vấn đề cơ bản của khoa học Tự nhiên 
và Xã hội. Đây cũng là những hiểu biết cần thiết cho mọi 
thiếu niên Việt Nam. 





INDIRA GANDHI 
LỜI TÁC GIÁ 


Những lá thư này tôi gửi cho ái nữ tôi Indira vào mùa hè 
năm 1928, khi cô bé đi nghỉ hè trên núi Hy Mã Lạp Sơn, 
Mussoories, còn tôi thì ở tại vùng đồng bằng phía dưới. 


Thời gian này tôi có viết một số thư và lần lượt gửi cho 
cháu khi cháu mới lên mười. Nhưng bằng hữu tôi cho 


rằng đây là những thư tín rất bổ ích, đề nghị tôi in phổ 
biến rộng rãi đến thiếu niên nhi đồng. 


Đối với tôi thì vẫn phân vân chưa rõ các cháu có ưa thích 
những thư tín này không. Tuy nhiên, tôi còn nuôi một 
chút hy vọng là dần dần các cháu sẽ nghĩ ra rằng, thế 
giới chúng ta tựa như một đại gia đình thuộc nhiều dân 
tộc, và dù có sự dị biệt về tuổi tác, về địa vị xã hội, song 
các cháu cũng có thể tìm thấy một ít niềm vui trong khi 
đọc những bức thư này, vì lé đó tôi cũng có cảm hứng 
khi viết lại nó.... 


Jawaharlal Nehru 
LỜI NGƯỜI DICH 


Nguyên Thủ tướng kiệt xuất Jawaharlal Nehru sinh ra 
trong mọt gia đình có học thức, tại tiểu bang Allahabad 
vào ngày 14 tháng 11 năm 1889. Cha ông là Motilal 
Nehru, một nhà thông thái. Năm 1905 ông xuất dương 
đến Anh quốc, học tại Đại học Cambridge. Vào năm 18 
tuổi ông đậu cử nhân. Sau đó đậu bằng Luật. Ông hồi 
hương năm 1912, và thực tập làm luật sư tại quê nhà. 
Năm 1916 ông cưới bà Kamala Devi. Đến khi chiến tranh 
thế giới thứ 1 bùng nổ, Thánh Cam Đia đứng lên hô hào 
nhân dân đoàn kết chống đế quốc Anh. Theo lời kêu gọi 
cứu quốc, ông hăng hái tham gia cùng Thánh Cam Bia 
hoạt động rất quyết liệt. Ông và một số nhân vật đứng 
đầu khác bị tù đày nhiều lần. Năm 1929 ông được bầu 
làm chủ tịch Đảng Quốc Đại. 


Vào ngày 15 tháng 8 năm 1947, Ấn Độ giành được độc 
lập, ông được tuyển chọn làm Thủ tướng Ấn Độ. Ông 


tham gia hoat dóng cho hoa binh thé giói va tró nén nói 
tiéng kháp hoan cau. 


Sau đó, ông đã được bầu chọn làm Thủ tướng suốt đời. 
Ông mất vào ngày 27 tháng 5 năm 1964. 


Ông có một người con gái tên Indira Gandhi (về sau bà 
là Thủ tướng Ấn Độ). Khi lên mười cô bé thường tha 
phương. Ông luôn viết thư cho con, mục đích để mở 
mang tầm hiểu biết của con gái. Đọc qua những bức 
thư, chúng tôi thấy phần lớn tác giả bàn về những vấn 
đề tuy rất xưa, nhưng hội tập nhiều những kiến thức 
khoa học, nhất là khoa học bồi dưỡng cho trẻ em. Điển 
hình như: Trái đất, mặt trăng, mặt trời là gì? Thế nào là 
hành tinh, thế nào không phải hành tinh? Trái đất được 
hình thành, những cổ sinh vật đầu tiên xuất hiện trên 
địa cầu, cổ sinh vật nào xuất hiện trước, cổ sinh vật nào 
xuất hiện sau...Đặc biệt tác giả cho biết rằng chính mỗi 
hòn đá, núi cao, các vật hoá thạch v.v...là những trang 
sử thiên nhiên vô cùng quý giá. Rồi loài người xuất hiện 
đầu tiên như thế nào, quá trình phát triển và tổ chức xã 
hội loài người từ khỏi thuỷ cho đến thời văn minh ra sao. 
Những bức thư còn bàn kỹ lưỡng về thời nguyên thuỷ 
con người chưa có của riêng. Khi có nông nghiệp thì con 
người mới bắt đầu có chế độ sở hữu. Đối với ngôn ngữ, 
chữ viết cũng có điểm chung, từ khởi đầu. 


Những lá thư này được in trên báo, phổ biến ở Ấn Độ 
năm 1930 và đại học Oxford in thành sách từ năm 1945 


đến nay đã tái bản nhiều lần vì nó vẫn coàn nguyên giá 
trị. 

Tôi hy vọng các độc giả nhỏ tuổi của tôi cũng sẽ rất vui 
thích về những lá thư này để trang bị cho mình thêm 
một số kiến thức bổ ích. 


Tiến sĩ Thái Văn Châu 


JAWAHARLAL NEHRU 
Những lá thư người cha gửi cho con gái 
Dịch giả: Thái Văn Châu 
Lá thư thứ nhất 


Khi cha con ta sống bên nhau, con thường hỏi cha nhiều vấn 
đề, cha đã cố gắng giải đáp cho con. Bây giờ thì con ở 
Mussoorie, còn cha ở Allahabad, ta không thể có những cuộc 
trò chuyện cùng nhau. Vì vậy, thỉnh thoảng cha sẽ viết tóm 
tắt những mẫu chuyện về trái đất của chúng ta và những 
đất nước lớn nhỏ trên thế giới cho con nghe nhé. Con đã đọc 
ít nhiều về lịch sử Anh Quốc và lịch sử Ấn Độ. Nhưng nước 
Anh chỉ là một hòn đảo nhỏ, còn Ấn Độ tuy là một nước lớn, 
xong chỉ là một phần nhỏ của bề mặt trái đất mà thôi. Nếu 
ta muốn biết điều gì đó về thế giới này, ta phải nghĩ đến tất 
cả cả nước và dân cư của nó cư trú ở khắp nơi trên mặt đất, 
không nên chỉ nghĩ đến một nước nhỏ, nơi chôn nhau cắt 
rốn của ta. 

Cha chỉ có thể kể cho con rất ít trong những lá thư này. 
Nhưng với những cái ít ỏi đó, cha hy vọng sẽ giúp con vui 
thú và khiến cho con suy nghĩ về thế giới và về loài người 
như đối với anh chị em trong cùng một gia đình. Khi con 
trưởng thành con sẽ đọc nhiều mẩu chuyện về địa cầu, về 
loài người trên mặt đất qua những quyển sách hay, con sẽ 
cảm thấy lý thú hơn bất cứ một sử tích hay tiểu thuyết nào 
mà con đã đọc qua. Tất nhiên, con đã biết quả địa cầu cổ 
lắm, có đến hành triệu năm tuổi. Trước khi loài người xuất 


hiện chỉ có động vật, và trước khi động vật đã có một thời 
không có sinh vật nào tồn tại trên mặt đất. người ta thật khó 
mà tưởng tượng thế giới ngày nay đầy dẫy muôn thú và con 
người, lại đã từng trơ vơ hoang vắng như thế. Nhưng các 
nhà khoa học đã cho chúng ta biết rằng: đã có một thời rất 
xa xưa, nhiệt độ trái đất nóng đến đỗi các sinh vật không 
thể nào tồn tại trên mặt nó được. 

Ngày nay, con có thể biết được lịch sử nhờ đọc sách, nhưng 
vào thời xa xưa, khi loài người chưa xuất hiện thì làm sao 
viết được lịch sử. vậy làm thế nào ta có thể biết được những 
gì đã xảy ra? Con có thể tưởng tượng ra mọi thứ con muốn 
và sáng tác nên những chuyện thần tiên tuyệt vời nhất. 
Song như thế sẽ không thật chút nào vì nó chẳng hề căn cứ 
trên những điều ta tận mắt thấy, tận tai nghe. Nhưng dù 
sách sử không viết được trong những ngày xa xưa ấy, xong 
cũng may mắn là ta vẫn còn khá nhiều chứng tích đủ để có 
thể thay thế vai trò của một chứng tích đủ để có thể thay 
thế vai trò của một quyển sách: những tảng đá, núi non, 
biển cả, những vì sao, sông ngòi, sa mạc, những loài thú cổ 
hoá thạch...đều có thể là những cuốn sách sử thiên nhiên kể 
cho con nghe về địa cầu này. Vì vậy, để hiểu rõ những điều 
tuyệt vời ấy, con không nên chỉ đọc những điều người ta viết 
mà phải đi thẳng vào quyển sách vĩ đại của thiên nhiên. 

Cha hy vọng con sẽ sớm học cách đọc sử tích qua câu 
chuyện của từng tảng đá, hòn cuội. hãy nghĩ xem điều ấy sẽ 
tuyệt vời và thú vị như thế nào. Mỗi phiến đá nhỏ mà con 
thấy bên lề đường, cạnh sườn núi có thể là một trang sử nhỏ 
đủ sức kể cho con nhiều điều nếu con hiểu được ngọn ngữ 


cúa nó. Dé có thé hiéu duoc bát cú mót ngón ngú nao, tiéng 
Hindi, Usdu hay tiéng Anh, con phái hoc hé thóng chú cái 
của ngôn ngữ dó. Ó đây cũng vậy, trước tiên con phải hoc 
chữ cái của thiên nhiên thì con mới có thể “đọc” được lịch sử 
thiên nhiên. Thậm chí ngay bây giờ con cũng có thể hiểu 
chút ít điều đó. Ví dụ, một hòn đá cuội tròn nhỏ, lấp lánh, 
con tình cờ thấy được, nó có thể kể cho con được điều gì 
không? Làm thế nào nó trở thành tròn, láng, không còn góc 
cạnh thô ráp hay mép rìa bén nhọn? Nếu con đập một tảng 
đá ta bể ra thành nhiều mảnh nhỏ, chúng sẽ sân sùi, đầy 
góc cạnh bén nhọn. Nó hoàn toàn không giống viên đá cuội. 
Thế rồi làm sao mà nó trở thành tròn, láng và lấp lánh? Viên 
đá sẽ kể cho con nghe sử tích của đời mình nếu con có bộ 
óc tỉnh khôn và nhạy bén. 

Nó sẽ kể cho con biết rằng thưở nọ, đã lâu lắm rồi, nó vốn là 
một mảnh đá bể nhiều góc cạnh giống như phiến đá mà con 
vừa đập bể ra từ tảng đá to kia. Nó nằm im bên cạnh sườn 
núi con nào đó. Thế rồi những trận mưa to đã đưa nó xuống 
thung lũng nhỏ, đẩy nó lăn dán xuống khe nước ở sườn núi, 
nơi đó nó lại tiếp tục bị đẩy đi mãi cho đến một con sông 
nhỏ. Và con sông nhỏ lại mang nó tới một con sông lớn hơn. 
Cứ như vậy, suốt thời gian nó lăn ở dưới lòng suối, dưới đáy 
sông, những góc cạnh của nó đã được mài mòn, bề mặt lùi 
xùi của nó đã trở nên bóng và lấp lánh. Vì thế nó biến thành 
hòn đá cuội. Và...với lý do nào đó, con sông đã bỏ hòn đá 
cuội lại đàng sau để rồi hôm nay con phát hiện ra nó. Nếu 
con sông lôi cuốn nó đi mãi, càng ngày nó càng nhỏ hơn, 
đến giai đoạn cuối cùng nó trở thành hạt cát và hoà lẫn với 


anh em đồng chủng của nó tại bờ biển, tạo nên những bãi 
cát dài tuyệt đẹp để những đứa trẻ như con đến chơi và xây 
dựng nên những lâu đài bằng cát. 

Con gái yêu của cha, 

Nếu như hòn đá cuội nhỏ bé như thế có thể kể cho con nghe 
lắm chuyện về bản thân nó được thì sẽ còn bao nhiêu vấn 
đề nữa mà ta sẽ học hỏi qua các tảng đá, những núi non và 
biết bao vật thể khác xung quanh chúng ta con nhỉ? 


JAWAHARLAL NEHRU 
Những lá thư người cha gửi cho con gái 
Dịch giả: Thái Văn Châu 
Lá thư thứ hai 
LỊCH SỬ ĐẦU TIÊN VIẾT BẰNG CÁCH NÀO? 


Trong bức thư cha gửi cho con hôm qua, cha có nói rằng 
chúng ta nên nghiên cứu lịch sử đầu tiên của trái đất từ 
cuốn sách thiên nhiên. Cuốn sách này chứa đựng mọi thứ 
mà con nhìn thấy chung quanh mình như các tảng đá, day 
núi, thung lũng, sông rạch, biển cả đại dương và các hoả 
diệm sơn. Cuốn sách này luôn luôn mở ra trước mắt chúng 
ta, nhưng số người biết chú ý đến nó hay thậm chí cố gắng 
hiểu được nó thật ít ỏi biết bao! Nếu chúng ta gắng học đọc 
và hiểu nó thì sẽ có biết bao nhiêu là điều kỳ thú. Những sử 
tích ta đọc được trong những trang sách đá, có thể sẽ còn 
thú vị hơn bất cứ chuyện thần tiên nào. 

Qua cuốn sách thiên nhiên này, chúng ta sẽ học được về 
những ngày xa xưa, cái thưở ban đầu mà người và vật chưa 
xuất hiện trên địa cầu. Tiếp tục đọc, ta sẽ thấy những con 
thú đầu tiên xuất hiện, rồi dan dần chúng sinh sôi nảy nở 
nhiều hơn. Sau đó đến lượt loài người, gồm cả hai giới tính, 
xuất hiện. Nhưng họ khác với những người đàn ông, đàn bà 
ngày nay. Họ sống rất man rợ không khác gì những loài cầm 
thú. Dần dần họ góp nhặt được kinh nghiệm sống và bắt 
đầu biết suy nghĩ. Năng lực suy nghĩ khiến họ hoàn toàn 


khác biệt với loài cam thú. Chính năng lực ấy tạo cho họ có 
sức mạnh hơn cả loài cầm thú lớn nhất và dữ tợn nhất.Con 
thấy, ngày nay một người nhỏ bé có thể ngồi trên lưng một 
con voi lớn và sai khiến nó làm bất cứ điều gì anh ta muốn. 
Con voi thì lớn và mạnh hơn nhiều so với thằng nài ngồi trên 
cổ nó. Nhưng thằng nài biết suy nghĩ, và vì biết suy luận, nó 
trở thành chủ, còn voi thì thành đày tớ của nó. Từ đó, con 
người trở nên thông minh và khéo léo hơn. Con người đã tự 
tìm ra nhiều thứ: làm thế nào để có lửa, làm sao để trồng 
cây lương thực trên đất, làm sao biết dệt vải để may quần 
áo mặc, và cất nhà để ở. Con người biết sống chung với 
nhau và từ đó những thành phố đầu tiên mọc lên. Còn trước 
đó, con người thường sống như dân du mục trong các lều, 
họ tha hương từ nơi này đến nơi khác. Vì họ không biết 
trồng những loại cây làm thức ăn trên mảnh đất của họ. Họ 
không có lúa, gạo để nấu (cơm) hay lúa mì để làm bánh mi. 
Họ không trồng được rau cải và hầu hết các thức ăn mà con 
người dùng ngày nay. Lúc ấy người ta phải sống bằng một 
số đậu rừng, trái cây và thịt thú mà họ săn được. Dần dân 
các thành phố đã mọc lên, con người đã học được nhiều loại 
hình nghệ thuật. Họ cũng phải học để biết viết chữ. Nhưng 
lúc bấy giờ không có giấy để viết, họ phải viết trên vỏ cây 
Bhjpatra. Cha nghĩ cây này tiếng Anh gọi là “the birch” (cây 
phong). Họ còn viết trên lá thốt nốt, lá cọ mà con có thể tìm 
thấy trong một số thư viện. Rồi sau đó con ngừoi bắt đầu 
sản xuất được giấy, tất nhiên giấy dễ viết hơn. Nhưng sách 
không thể in và ấn hành hàng ngàn quyển như ngày nay. 
Một quyển sách chỉ có thể viết một lần rồi chép lại bằng tay 


mót cách cát luc. Do dó, khóng thé có nhiéu sách. Con 
không thể đến một người bán sách hay một sạp sách để 
mua một quyển sách. Con phải nhờ ai đó chép lại. Việc sao 
chép này phải mất một thời gian dài. Nhưng chữ viết tay của 
loài người thời kỳ đó rất đẹp, ngày nay ta còn lưu giữ một số 
sách trong các thư viện. Ở Ấn Độ, chúng ta có những quyển 
sách tiếng Sanskrit, tiếng Ả Rập và tiếng Urdu. Người chép 
sách thường hay vẽ thêm những bông hoa bên cạnh trang 
sách cho đẹp. 


Khi nghiên cứu về các thành phố, các quốc gia cổ đại, 
đôi khi chúng ta bắt gặp những quyển sách rất xưa, 
nhưng chúng không có nhiều lắm. Chỉ nhờ cách ghi chép 
của các triều đại xa xưa là khắc trên các tảng đá hay cột 
trụ mà ta mới hiểu rõ lịch sử. Người ta không chép sử lên 
sách vì sách bằng giấy, dễ bị mục nát và mối mọt ăn, 
không thể tồn tại lâu dài. Còn đá thì tồn tại lâu bền hơn 
nhiều. Có lẽ con còn nhớ khi chúng ta xem một thạch 
trụ hùng vĩ của Vua A Dục tại thành trì ở tiểu bang 
Allahabad. TRên thạch trụ này có khắc chiếu chỉ của vua 
A Dục, ngài là một hoàng đế Ấn Độ, trị vì cách đây vài 
trăm năm. Nếu con đi viện bảo tàng ở Lucknow con sẽ 
thấy rất nhiều bia đá có khắc chữ. 


Nghiên cứu cổ sử của nhiều nước, chúng ta sẽ biết nhiều 
hiện vật vĩ đại được dựng nên ở Trung Hoa và Ai Cập 
cách đây rất lâu, trong khi đó các nước Châu Âu đầy dẫy 


những bộ lạc man di. Chúng ta cúng sẽ học được những 
ngày vĩ đại của Ấn Độ khi Ràmàyana và Majàbhàrata 
(Anh hùng ca và trường ca) được sáng tác và Ấn Độ đã 
là một nước giàu mạnh. Ngày nay đất nước của chúng ta 
rất nghèo và người ngoại quốc cai trị chúng ta. Chúng ta 
không được tự do ngay cả ở trong nước của mình và 
không thể làm việc gì mà ta muốn. Nhưng điều này 
không thể như thế mãi, nếu ta cố gắng cực độ ta sẽ có 
thể làm đất nước ta được độc lập tự do trở lại, nhờ đó 
chúng ta sẽ cải thiện đời sống cho nhiều người nghèo, 
để họ cũng có thể sống sung sướng như dân một số 
nước Châu Âu ngày nay. 


Trong những lá thư sau cha sẽ kể cho con nghe tiếp sử tích 
hấp dẫn của địa cầu từ khi mới hình thành. 


JAWAHARLAL NEHRU 
Những lá thư người cha gửi cho con gái 
Dịch giả: Thái Văn Châu 
Lá thư thứ ba 
SỰ TẠO LẬP TRÁI ĐẤT 


Con đã biết rằng trái đất đi vòng quanh mặt trời và mặt 
trăng đi vòng quanh trái đất. Có lẽ con cũng đã biết có một 
số tinh thể khác giống như trái đất đi vòng quanh mặt trời. 
Trái đất và các tinh thể này là những hành tinh của mặt trời. 
Mặt trăng được coi là vệ tinh của trái đất, bởi vì nó quay 
quanh trái đất. Những hành tinh khác cũng có vệ tinh của 
mình tạo nên một gia đình hoà hợp gọi là Thái Dương hệ. 
Thái Dương có nghĩa là thuộc về mặt trời, và mặt trời là cha 
đẻ của tất cả các hành tinh trong hệ. 

Vào ban đêm con đã nhìn thấy hằng hà sa số các vì sao trên 
bầu trời. Con có biết không, chỉ có một vài vì sao này là 
hành tỉnh, và những hành tinh này không được gọi là những 
vì sao. Con có thể phân biệt được một hành tinh và một vì 
sao không? Những hành tinh thì rất nhỏ giống như trái đất 
của chúng ta so với những vì sao, nhưng chúng trông lớn 
hơn, vì rất gần chúng ta. Cũng như mặt trăng ví như một 
đứa bé trong đại gia đình khổng lồ của Thái Dương hệ những 
trông to lớn, vì nó nằm rất gần chúng ta. Người ta phân biệt 
những vì sao với các hành tinh là nhìn xem chúng có lấp 
lánh hay không. Những vì sao thì lấp lánh, còn các hành tinh 


thì không. Bởi các hành tinh chỉ thiếu ánh sáng nhận được 
từ mặt trời, giống như ánh sáng của mặt trăng mà chúng ta 
thường trông thấy. Những vì sao thật sự thì giống như mặt 
trời. Chúng tự phát ra ánh sáng vì rất nóng và phát hoả. Mặt 
trời cũng là một vì sao, và vì mặt trời gần chúng ta nên 
trông như một quả cầu lửa. 

Đối với bản thân nhỏ bé của chúng ta thì trái đất cựa kỳ 
khổng lồ. Còn đối với vũ trụ vô tận, nó chỉ là hạt bụi li ti. 

Các nhà thiên văn học và những nhà nghiên cứu các vì sao 
cho chúng biết rằng, cách đây lâu lắm, trái đất và tất cả các 
hành tinh thuộc Thái Dương hệ là một phần của mặt trời. Do 
một căn nguyên nào đó, những mãnh nhỏ của mặt trời bị 
lòng ra và bắn ra ngoài không trung nhưng chúng vẫn 
không hoàn toàn thoát khói người cha nóng bỏng ấy. Dường 
như có một sợi dây vô hình nối kết những mảnh nhỏ ấy lại 
với nhau và toàn bộ hệ thống này quay vòng quanh mặt 
trời. Chính nhờ lực hút kỳ lạ này mà các vậy nhỏ có khuynh 
hướng bị hút về các vật thể lớn hơn nó nhiều. Và cũng chính 
nó khiến vật thể rơi tuỳ theo trọng lượng của chúng. Trái đất 
là vật lớn nhất gần chúng ta và thu hút mọi thứ mà chúng ta 
Có. 

Như cha đã kể, trái đất cũng được bắn ra từ mặt trời. Tất 
nhiên, đầu tiên trái đất rất nóng, một sức nóng khiếp đảm 
với những lớp không khí bao quanh nó cũng nóng kinh hồn 
như vậy. Nhưng vì trái đất quả nhỏ so với mặt trời nên đã 
nguội đi nhanh hơn mặt trời nhiều. Mặt trời cũng đã chút ít 
nguội đi nhưng phải mất hành triệu năm nữa mới nguội hẳn. 
Tiếp đến, lại một mảnh nhỏ của trái đất cũng tách ra và trở 


thành mặt trăng. Nhiều người nghĩ rằng mặt trăng đã tách 
ra để lại một lỗ hổng khổng lồ mà ngày nay là Thái Bình 
Dương (giữa hai nước Nhật và Mỹ). 

Để trái đất nguội, dĩ nhiên phải mất một thời gian dài. Xong 
nó chỉ nguội ở bề mặt mà thôi vì nếu con càng đi sâu vào 
lòng đất, con sẽ thấy nó hãy còn rất nóng. Cha giả sử nếu 
con đi đến tận tâm địa cầu, con sẽ thấy nó nóng bỏng như 
một hoả diệm sơn. Mặt trăng nhỏ hơn địa cầu rất nhiều dĩ 
nhiên nó nguội đi cũng nhanh hơn...Chị Hằng lúc nào cũng 
trông thật mát mẽ và thi vị phải không con? 

Khi trái đất nguội đi, hơi nước trong không khí đã tụ thành 
nước và rơi xuống như mưa. Lúc ấy trời hẳn đã mưa rất lớn 
và rất lâu. Tất cả nước mưa này làm đầy các chỗ trủng lớn 
trên mặt địa cầu, và vì thế đại dương và biển cả đã hình 
thành. 

Khi trái đất trở nên mát mẻ, biển cả cũng đã chứa đầy nước, 
bấy giờ muôn vật mới có thể sống và tồn tại đến ngày nay. 


JAWAHARLAL NEHRU 
Những lá thư người cha gửi cho con gái 
Dịch giả: Thái Văn Châu 
Lá thư thứ tư 


NHỮNG SINH VẬT ĐẦU TIÊN. 


Cha đã kể cho con nghe trong lá thư trước rằng có một thời 
gian rất dài trái đất nóng đến đỗi không một sinh vật nào có 
thể sống và tồn tại được. Vậy khi nào sự sống bắt đầu xuất 
hiện trên trái đất và sinh vật gì xuất hiện đầu tiên? Một câu 
hỏi thật thú vị nhưng cũng thật khó trả lời. Trước tiên, chúng 
ta hãy tìm hiểu xem “sự sống” là gì? 

Có lẽ con sẽ nói rằng con người là những “sinh vật sống” 
trên quả đất, và vì vậy tất cả mọi loài muôn thú cũng như 
thế. Còn cây cối, thảo mộc, bông hoa và rau cải thì sao? 
Chúng cũng là sinh vật sống đấy chứ! Chúng mọc và hút lấy 
nước, thở lấy không khí và chết. Có lẽ con cũng nghĩ điểm 
chính của sự khác nhau giữa một cái cây và một con thú là 
:Cây thì không di động. Nhưng có lé con còn nhớ có lần cha 
chỉ cho con thấy một số thảo mọc tại vườn Kew ở Luân Đôn. 
Đó là những cây lan và cây nắp ấm (pitcher). Nhưng chúng 
lại ăn ruồi. Còn có một số động vật như bọt biển, chúng 
sống ở dưới đại dương và không bao giờ di chuyển. Vậy đó, 
đôi khi rất khó nói một sinh vật là một con vật hay một loại 
thảo mộc. Khi nào con học xong thực vật học, khoa học nói 
về những loài cầm thú, con sẽ biết những vật lạ lùng này 


không phải hoàn toàn là động vật hay thực vật. 

Có người kể cho chúng ta nghe rằng: ngay cả đá sỏi và các 
tảng đá vẫn có một ít sự sống. Chúng cũng cảm thấy đau 
đớn, nhưng rất khó để phát hiện điều này. Có lẽ con còn nhớ 
có lần, một người đàn ông đến thăm chúng ta ở Geneva. Tên 
của ông ta là Ngài Jagadish Bose. Ông kể ông đã làm thí 
nghiệm để chứng tỏ rằng thảo mộc có sự sống. Ông cũng 
còn cho rằng ngay cả sỏi đá cũng có một ít sự sống. 

Vì thế con thấy đấy, khẳng định một vật gì đó có sự sống 
hay không chẳng dễ chút nào. Nhưng bây giờ, ta hãy loại bỏ 
những đá sỏi, chỉ bàn về thực vật và cầm thú. Ngày nay, 
mặt đất đã phủ đầy biết bao sinh vật sống. Loài nào cũng 
vậy, không loại trừ cả con người, bao giờ cũng có con khôn 
ngoan, có con xuẩn ngốc. con có thể thất điều ấy nhờ quan 
sát ngay xung quanh con. 

Có những sinh vật đáng yêu và thông minh như loài voi, khỉ 
hay kiến. Có những sinh vật không sáng trí tí nào, đó là các 
giống cá hay những sinh vật sống dưới đáy đại dương. 
Chúng thuộc những cấp độ rất thấp trong đời sống sinhh 
vật. Và ngay ở thứ hạng thấp nhất này, con có thể tìm thấy 
loài bọt biển, loài sứa và những sinh vật nửa động vật nửa 
thực vật. 

Chúng ta phải cố gắng tìm xem có phải tất cả các loài cầm 
thúc khác nhau này thình lình xuất hiện cùng một lúc trên 
địa cầu hay lần lượt xuất hiện. không có sách viết về thời xa 
xưa, vậy làm sao ta tìm hiểu được. Nhưng có lẽ, chính quyển 
sách thiên nhiên sẽ giúp ta biết được những loài vật khác 
nhau này xuất hiện lúc nào. Đó là những tảng đá cổ, những 


xuong hoá thach. Nhó nghién cúu nhúng táng dá va xuong 
hoá thạch này, người ta có thể đoán ra được thời kỳ sinh 
sống của động vật. Con đã thấy được nhiều vật hoá thạch 
như thế từ lớn đến nhỏ tại thư viện Kensington ở Luân Đôn. 
Khi một con vật chết, thịt của nó sẽ sinh thối, rời rã ra rất 
nhanh, nhưng xương của nó thì còn tồn tại rất lâu. Dĩ nhiên, 
những con vật không xương như sứa thì không còn lưu lại gì 
khi chúng chết đi. Nhờ nghiên cứu những bộ xương trong 
các tảng đá tìm được, người ta biết rằng nhiều chủng loại 
động vật khác nhau đã sinh sống và sinh sống như thế nào ở 
những thời kỳ khác nhau. Đầu tiên, xuất hiện những con vật 
đơn giản có vỏ bao ngoài như ốc, tôm, cua. Những vỏ ốc đẹp 
mà con nhặt được ở bãi biển đều là lớp vỏ cứng của những 
loài ốc, sò đã chết cách đây rất lâu. Về sau chúng ta thấy 
những loài có cấu trúc sinh học phứt tạp hơn như rắn, những 
con thú khổng lồ to hơn cả voi và những loài chim, loài cầm 
thú tương tự như những loài vật mà ta có ngày nay. Sau 
cùng, chúng ta mới tìm thấy dấu vết của con người. Như 
thế, sự xuất hiện của sinh vật dường như diễn tiến theo một 
trật tự nào đó. Trước tên là những loài vật giản đơn nhất, sau 
đó là những loài cầm thú cấp cao hơn phát triển ngày một 
phứt tạp. Cuối cùng, con người được xem là loài sinh vật 
thông minh, cao cấp nhất. 

Trước tiên ta hãy bàn về những sinh vật đầu tiên trên địa 
cầu. Có lẽ những sinh vật đầu tiên khi trái đất mới vừa nguội 
là những vật mềm giống như thạch đông, không có vỏ bọc, 
không có xương và sống dưới đại dương. Chúng ta không có 
vật hoá thạch còn lại nào của chúng bởi vì chúng không có 


xương. Ngày nay, vẫn còn nhiều con vật thân mềm như thế 
ở biển. Chúng có dạng tròn nhưng hình dánh của chúng luôn 
thay đổi vì chúng không có xương và không có vỏ bọc. Hình 
dáng của chúng đại khái như sau : 





Con hãy lưu ý một điểm ở giữa, nó được gọi là “cái nhân” và 
cũng là trái tim. Những con vật này có cách phân chia tách 
đôi thật kỳ lạ. Đầu tiên, chúng tự thắt nhỏ lại ở khoảng giữa 
cơ thể và quá trình này sẽ tiếp tục diễn ra cho đến khi nó 
tách rời hẳn làm hai phần. Mỗi phần nhỏ vừa hình thành sẽ 
giống y như “bà mẹ” ban đầu của nó. 

Con đã thấy cái nhân hay trái tim cũng tách ra và mỗi phần 
nhận lấy một nửa. Bằng cách đó, những con vật này cứ tiếp 
tục phân chia và gia tăng số lượng. Đời sống của chúng thật 
đơn giản và khiêm tốn làm sao! Nhưng lúc đó trên toàn trái 
đất không có một động vật nào cao cấp hơn nữa. 

Xuất hiện sau những sinh vật mềm này là các loài vỏ cứng 
và sâu bọ, sau nữa là loài cá. Chúng ta đã biết nhiều về 
giống này bởi vì vỏ và xướng cứng của chúng đã được bỏ lại 


trên mặt bùn, cát rất lâu. Chúng dán dần được phủ kín bằng 
bùn non và cát nhuyễn, vì thế chúng được bảo quản một 
cách cẩn thận. Những lớp cát và bùn chồng chất lên nhau 
lâu ngày trở nên rất cứng, sau đó biến thành tảng đá. Những 
tảng đá hình thành dưới đáy biển là như thế. Khi động đất 
hay có một sự cố nào đó, tảng đá bị đưa từ dưới đáy biển lên 
trên. Đôi khi, các con sông và những trận mưa to cuốn 
những tảng đá ấy đi làm lộ ra những vỏ ốc đã chui dưới sình 
hàng thế kỷ. Điều này giúp chúng ta hiểu được cuộc sống 
trên trái đất của chúng ta như thế nào trước khi loài người 
xuất hiện. 

Chúng ra sẽ đọc xem trong lá thư tới những con vật đơn sơ 
này phát triển như thế nào để có hình dáng như ngày nay. 


JAWAHARLAL NEHRU 
Những lá thư người cha gửi cho con gái 
Dịch giả: Thái Văn Châu 
Lá thư thứ năm 
LOÀI VẬT XUẤT HIỆN 


Chúng ta đã thấy rằng những dấu vết đầu tiên của sự sống 
trên trái đất có lẽ là những loài vật đơn sơ bé nhỏ ở biển và 
những thực vật sống dưới nước. Chúng chỉ có thể sống dưới 
nước vì nếu bị đem lên bờ, chúng sẽ bị mất nước, khô héo 
mà chết đi cũng như những con sứa ngày nay. Chắc hẳn con 
đã thấy một con sức bị mắc cạn trên bãi biễn mà chết? 
Nhưng vào thời kỳ đó chắc phải có nhiều nước và đầm lầy 
hơn ngày nay. Dần dần, các loài sứa ít đi, ngược lại, những 
sinh vật có lớp vỏ cứng bao ngoài giúp chống mất nước 
trong cơ thể càng ngày càng nhiều hơn. 

Như thế, những loài vật dần dần tự thích nghi hoặc tự hoà 
hợp với môi trường xung quanh chúng. Con đã thấy các loài 
chim muông ở trên bảo tàng Kensington (Luân Đôn) có bộ 
lông trắng như tuyết đó. Các thú vật khác ở những xứ sở 
quanh năm đóng băng cũng vậy. Chúng trở nên trắng như 
tuyết cả. Còn ở các xứ nhiệt đới, lông các loài cầm thú có 
màu xanh hoặc các màu sáng khác đễ dễ dàng lẫn lộn với 
môi trường sống, tự bảo vệ mình. Con cọp chẳng hạn. Cọp 
có lớp lông màu vàng sọc. Màu sắc ấy giống như ánh nắng 
vàng chiếu xuyên qua cây cối trong rừng thẳm. Nhờ vậy, ta 


khó phát hiện chúa sơn lâm trong rừng già. Còn những con 
thú ở xứ lạnh thì đã mọc lông nhiều hơn vào mùa đông để 
giữ ấm. 

Việc loài vật cố gắng thích nghi với môi trường chung quanh 
mình để tồn tại là một điều rất quan trọng và thú vị. Những 
sinh vật biết tự mình biến đổi và thích nghi với môi trường 
sống sẽ có cơ hội sống sót nhiều hơn. Chúng sinh sôi nảy nở 
nhiều lên trong khi những loài khác không có khả năng đó 
thì không thể tăng trưởng được. Điều này giúp ta hiểu được 
rằng chính những sinh vật đơn giản đã phát triển dần thành 
sinh vật cao cấp hơn. Quá trình tiến hoá này đã diễn ra rất 
chậm, rất lâu dài nên chỉ một đời người thì không ai có thể 
nhận ra được. 

Con đã biết rằng trái đất đã dần dân mát mẽ và khô ráo 
hơn, vì vậy để tự thích nghi, sinh vật cũng phải biến đổi theo 
và những loài vật mới xuất hiện. Ban đầu, chúng ta chỉ có 
những động vật biển, đơn giản, nhưng rồi dán dán những 
động vật biển phức tạp bắt đầu xuất hiện. Khi địa cầu khô 
ráo hơn, nhiều động vật mới hình thành. Chúng sống cả dưới 
nước lẫn trên cạn, tương tự như các loài cá sấu hay ếch nhái 
ngày nay. Tiếp theo là các loài thú hoàn toàn sống trên mặt 
đất, và rồi đến các loài chim chóc bay lượn được trên không. 
Cha có đề cập đến con ếch, việc nghiên cứu loài này rất thú 
vị. Qua đời sống của nó, người ta biết được động vật sống 
dưới nước đã biến đổi dán như thế nào để thành động vật 
sống trên cạn. Con ếch trước tiên là một loài cá, nhưng về 
sau nó trở thành một loài động vật sống được trên bờ và thở 
bằng những lá phổi như mọi loài sống trên bờ khác. 


Trong số những loài vật sống trên đất liền đầu tiên cha có 
thể kể ra đây là những loài bò sát như rắn, thằn lằn, cá sấu, 
nhưng nó thật khổng lồ. Một con thằn lán có thể dài tới 30 
mét. Khiếp đảm chưa? Con đã thấy những hoá thạch các 
loài này ỏ viện bảo tàng Luân Đôn rồi đấy. 

Sau đó, những con thú giống như ngày nay xuất hiện . 
Chúng được gọi là động vật có vú vì chúng có khả năng cho 
con bú. Thoạt đầu chúng cũng lớn hơn các giống thú ngày 
nay. Loài động vật có vú giống người nhất là khỉ hay loài 
vượn người (ape). Vì vậy, con người cứ cho rằng họ có nguồn 
gốc từ loài vượn không đuôi. Điều này có nghĩa là một con 
vật dần dần có thể thích nghi với môi trường xung quanh và 
trở nên hoàn thiện hơn. Con người thoạt tiên cũng chỉ là loài 
vươn tiến hoá hơn mà thôi. 

Dĩ nhiên, con người đã tự hoàn thiện mình hay chính thiên 
nhiên đã giúp anh ta tiến lên trong quá trình tiến hoá không 
ngừng ấy. Hơn thế nữa, ngày nay con người cho rằng không 
có gì có thể cản bước chân anh ta. Họ cứ tưởng rằng mình 
hoàn toàn khác xa với loài vật. Nhưng tốt hơn nên nhớ rằng 
chúng ta thật sự là anh em họ hàng xa của nhà khi. 


JAWAHARLAL NEHRU 
Những lá thư người cha gửi cho con gái 
Dịch giả: Thái Văn Châu 
Lá thư thứ sáu 


CON NGƯỜI XUẤT HIỆN 


Trong lá thư trước, chúng ta đã thấy sự sống xuất hiện trên 
trái đất dưới hình thức đơn sơ như thế nào và phải trải qua 
hằng triệu năm tiến hóa mới trở thành những gì ta có ngày 
hôm nay. 

Chúng ta cũng chú ý một quy luật quan trọng và rất thú vị 
trong sự tiến hóa của sự sống là loài vật luôn luôn cố gắng 
tự thích nghi với môi trường xung quanh mình. Để thực hiện 
được điều đó, chúng phát triển được nhiều phẩm chất mới 
để trở thành loài vật cấp cao và phức tạp hơn. Chúng ta có 
thể thấy sự thay đổi hay tiến hóa này ở nhiều mặt. Thí dụ: 
Trước tiên có những loài không hề có hệ xương và vì không 
thể sống lâu nên chúng tự phát triển khung xương. Loại 
xương đầu tiên được hình thành là xương sống. Vì thế ta 
phân loại động vật thành hai loại: loài có xương sống và loài 
không xương sống. Con người và những con vật con thấy 
quanh mình thuộc loài đầu. 

Rồi con lại phát hiện ra những loài vật đơn sơ chẳng hạn 
như cá. Cá mẹ đẻ mỗi lần hang ngàn trứng nhưng nó không 
hề chăm lo, bảo vệ cho đàn con. Nó chỉ việc đẻ trứng rồi bỏ 
đi, không hề quay trở lại. Vì không được mẹ chăm lo nên 


hầu hết những trứng cá này dá chét, chí có một số sống và 
phát triển thành cá con. Như vậy, thật là một sự lãng phí 
ghê gớm phải không con? Nếu chúng ta tiến tới nghiên cứu 
những con vật cao cấp hơn, chúng ta sẽ thấy rằng trứng hay 
con của chúng ít hơn nhưng chúng lại biết săn sóc con mình 
kỹ hơn. 

Gà mái cũng đẻ trứng, nhưng nó biết ấp trứng thành con. 
Khi trứng nở, gà mẹ luôn nuôi nấng và bảo vệ con cho đến 
khi đàn con lớn khôn mới thôi. 

Có một sự thay đổi lớn lao trong nhóm những loài vật cao 
cấp - loài động vật có vú - mà cha đã đề cập ít nhiều trong 
lá thư cuối. Những loài thú này không hề đẻ trứng, con mẹ 
nuôi dưỡng con bên trong cơ thể mình và sinh ra một hoặc 
nhiều sinh vật đã phát triển, đầy đủ như con chó, con mèo, 
con thỏ...Sau đó, nó cho con bú và chăm nom âu yếm con. 
Mặc dù vậy, vẫn có sự hao hớt lớn. Một con thỏ mẹ đẻ ra rất 
nhiều thỏ con, song phần nhiều thỏ con bị chết. Còn đối với 
loài vật bậc cao hơn như voi chẳng hạn, mỗi lần chúng chỉ 
sinh một con và chúng đã săn sóc con kỹ lưỡng hơn nhiều. 
Như vậy, con thấy rằng khi loài vật phát triển, chúng không 
đẻ trứng mà đẻ con. Những con thú bậc cao hơn thường chỉ 
sinh một con mà thôi. Chúng thương yêu con mình hơn 
những loài khác. Con người là sinh vật cao cấp nhất nên con 
thấy rằng cha mẹ thương yêu và săn sóc bầy con rất chu 
đáo. 

Theo lối này thì loài người trước tiên hẳn phát triển từ những 
con thú cấp thấp hơn mà lên. Rất có thể con người thưở sơ 
khai khó mà giống con người hiện đại chúng ta ngày nay, họ 


sống giống như loài khỉ nhiều hơn. Con còn nhớ chuyện 
chúng ta đi thăm một giáo sư ở Heideberg - Đức không? 
Ông ấy chỉ cho cha con ta xem một viện bảo tàng nhỏ đầy 
những vật hóa thạch và một cái đầu lâu cổ mà ông cất giữ 
cẩn thận trong tủ sắt.Cái đầu lâu được cho là thuộc một 
trong số những giống người cổ nhất hành tỉnh. Ngày nay 
chúng ta gọi giống người này là Heideberg bởi đơn giản là 
nó đã được chôn gần Heideberg ngày nay. 

Vào những ngày xa xưa ấy, khi những con người đầu tiên 
còn đi lang thang khắp nơi, thời tiết thường rất lạnh léo. 
Thời ấy được gọi là “Kỷ Băng hà” vì băng hà hiện diện rất 
nhiều nơi, băng giá đã tràn xuống cả Anh Quốc và nước Đức 
ngày nay. Do đó, con người đã sống rất khổ cực. Dĩ nhiên họ 
chọn những nơi không có băng hà để sinh sống. Các nhà 
khoa học cho chúng ta biết rằng vào thời kỳ đó, Địa Trung 
Hải không phải là biển cả mà chỉ là một, hai cái hồ. Hồng 
Hải cũng chẳng có mà tất cả đều là lục địa. Có lẽ phần lớn 
Ấn Độ là đảo và biển khơi hiện diện ở Punjad và một phần 
thuộc khu vực của chúng ta. Hãy tưởng tượng toàn bộ miền 
Nam và Trung Ấn chỉ là một hòn đảo lớn bị biển cả cắt rời 
khỏi dãy Hy Mã Lạp Sơn. Vì vậy, thời đó con phải đi đến 
Mussoorie bằng tàu chạy hơi nước! 

Con người thưở sơ khai luôn luôn bị các loài thú dữ bao vây, 
đe dọa. Họ luôn phải sống trong nỗi lo sợ hãi hùng. Nhưng 
ngày nay con người là chủ thế giới, con người khiến những 
loài thú làm bất cứ điều gì họ muốn. Con người đã thuần hóa 
một số loài thú như ngựa, bò, voi, chó, mèo và nhiều con vật 
khác. Một số, người ta ăn thịt, còn một số như sư tử và cọp, 


người ta chỉ bắn tiêu khiển cho vui. Nhưng vào thời đó, con 
người chưa là những ông chủ quyền uy như bây giờ vì bản 
thân họ cũng vẫn là một loài động vật bị loài khác săn lùng 
giết hại. Họ luôn luôn phải tránh né, chạy trốn những con 
thú khổng lồ. Rồi dán dần con người tiến hóa cho đến khi họ 
trở nên hùng mạnh hơn bất cứ các loài thú nào. Làm sao có 
được sự vượt bực ấy? Dĩ nhiên không phải do sức mạnh của 
cơ thể mà chính là sức mạnh của trí tuệ. 

Thực tế, trí thông minh đã phân biệt rạch ròi con người với 
loài vật. KHông có sự khác biệt giữa một con người không có 
lấy một chút trí không nào và một con vật hạ đẳng... 

Sự khám phá lớn lao đầu tiên của con người là lửa. Ngày nay 
người ta thắp sáng một ngọn đèn bằng diêm quẹt. Nhưng 
diêm quẹt hoàn toàn là một đồ vật mới đây. Ngày xưa người 
ta tạo ra lửa bằng cách cọ hai miếng đá với nhau cho đến 
khi lửa bật ra, và tia lửa này được châm vào một nắm rơm 
khô hay những vật khô dễ bắt lửa khác. Đôi khi lửa tự phát 
ra từ những khu rừng, có lẽ do các miếng đá lửa cọ vào 
nhau hoặc do cái gì đó khác. Loài thú vật không có đủ thông 
minh để học bất cứ điều gì tương tự như vậy. Nhưng con 
người thì ngược lại. Họ hiểu ngay lợi ích của ngọn lửa. Nó 
giúp họ ấm áp vào mùa đông và xua đuổi những loài thú lớn 
kẻ thù của họ. Vì thế, khi bất cứ một ngọn lửa nào được 
nhóm lên, mọi người đều cố gắng duy trì ngọn lửa bằng 
cách ném lá khô vào nó. Từ đó, con người tiếp tục tiến lên 
con đường thống trị toàn bộ thế giới quanh họ. 


JAWAHARLAL NEHRU 
Những lá thư người cha gửi cho con gái 
Dịch giả: Thái Văn Châu 
Lá thư thứ bảy 
NHỮNG CON NGƯỜI CỔ 


Như vậy cong đã hiểu dự khác nhau chính giữa con người và 
loài vật là sự thông minh. Trí thông minh giúp con người 
mạnh mẽ hơn cả những loài thú khổng lồ. Nếu không như 
vậy thì con người sẽ bị chúng tàn sát. Khi trí thông minh con 
người phát triển thì năng lục cũng phát triển theo. Con người 
đầu tiên không có vũ khí đặc biệt, họ chỉ có thể ném đá vào 
kẻ thù. Dần rồi họ bắt đầu biết làm ra những vũ khí bằng đá 
khá sắc bén như rìu, lao và cả những cây kim bằng đá. 
Chúng ta đã xem nhiều loại vũ khí này ở Viện Bảo Tàng Nam 
Kensington và Viện Bảo Tàng Geneva. 

Thời đại băng hà mà cha đề cập trong lá thư trước dần dần 
chấm dứt, băng hà biến mất khỏi Trung Âu và Châu Á. Khi 
thời tiết đã trở nên ấm áp hơn, con người đi rải ra khắp nơi. 
Ngày xưa không có nhà cửa hay biệt thư như bây giờ. Con 
người sống trong những thạch động. Cũng chẳng có canh 
nông, nghĩa là họ chưa hề làm việc ngoài đồng áng. Họ chỉ 
ăn trái cây, đậu và thú rừng giết được. Vì không trồng trọt 
nên không có bánh mì hay cơm. Hoàn toàn không có nồi 
niêu, xoong, chảo. Họ chỉ nướng thịt trên đống lửa sưởi ấm 
mà họ có. 


Nhưng do một điều rất kỳ lạ là những người hoang sơ này đã 
biết cách vẽ. Đương nhiên, họ không có giấy, viết, bút chì 
hay cây cọ, họ chỉ có cây kim bằng đá hay những dụng cụ 
nhọn đầu. Với những dụng cụ này, họ gạch hoặc vẽ những 
con thú trên các bức tường của thạch động. Một vài bức vẽ 
nhìn khá đẹp, nhưng hầu hết những bức họa ấy là trắc đồ. 
Con biết đấy, kiểu vẽ trắc đồ rất dễ, trẻ con thường vẽ theo 
cách này. Vì trong thạch động tối tăm nên có lẽ họ phải 
dùng những loại đèn đơn sơ. 

Những người mà cha mô tả đó là người thuộc thời đại đồ đá 
cổ. Sở dĩ gọi như vậy là vì tất cả các dụng cụ hoàn toàn 
bằng đá. Vào thời này, họ không biết cách dùng kim khí. 
Ngày nay, hầu hết các đồ vật mà con dùng đều làm bằng 
kim khí, đặc biệt bằng sắt. Nhưng sắt hoặc đồng lúc bấy giờ 
không được biết đến và vì thế người ta phải dùng đá tuy 
rằng chúng khó chế tạo và sử dụng. 

Trước khi thời đại đồ đá chấm dứt, khí hậu của thế giới đã 
trở nên ấm áp hơn nhiều. Băng hà lùi dán tới Bắc cực, còn 
tại Trung Á và Châu Âu thì những khu rừng to lớn bắt đầu 
mọc lên. Trong những khu rừng ấy, người ta tìm thấy một 
giống người mới tới sinh sống. Những người này khéo léo 
hơn về mọi phương diện so với người thời đại đồ đá cổ mà 
cha vừa kể. Nhưng họ vẫn làm ra dụng cụ bằng đá. Họ được 
gọi là người của thời đại đồ đá mới. người thời đại đồ đá mới 
đã khám phá ra nông nghiệp. Họ bắt đầu trồng trọt ở những 
cánh đồng và tăng gia sản xuất thực phẩm. Đây là sự kiện 
lớn lao. Bây giờ họ đã có thức ăn dễ dàng hơn. Họ có nhiều 
thì giờ nhàn rỗi, nhiểu thì giờ nghỉ ngơi và suy tưởng hơn. 


Nhờ đó, họ có nhiều thời gian để khám phá ra những đồ vật 
và phương pháp mới. Họ mau tiến bộ hơn. Họ bắt đầu sản 
xuất những lọ bằng đất. Với phương tiện này, họ bắt đầu 
nấu thức ăn. Những dụng cụ bằng đá đã tốt hơn nhiều và 
đánh bóng rất đẹp. Họ đã biết cách nuôi dạy loài vật như bò, 
chó, cừu, dê. Họ cũng biết dệt vải. 

Họ sống trong nhà chòi. Chòi thường được cất giữa hồ, vì ở 
đó loài thú dữ hay những người khác không thể tấn công họ 
dễ dàng được. Vì vậy, họ được gọi là dân cư vùng hồ. 

Con sẽ ngạc nhiên không hiểu sao chúng ta biết nhiều như 
thế về chủng người này. Dĩ nhiên họ không biết viết sách. 
Nhưng như cha đã báo con rồi là quyển sách mà nhờ đó 
chúng ta biết được câu chuyện của những người này là 
quyển sách lớn của thiên nhiên. Quyển sách vĩ đại này 
không dễ đọc chút nào. Nó đòi hỏi một sự kiên nhẫn lớn lao. 
Nhiều người đã dùng cả cuộc đời mình để cố gắng “đọc”, 
hiểu cuốn sách này. Họ đã sưu tam một số lớn các vật hóa 
thạch và những di tích của thời xưa. Ngày nay, những vật 
hóa thạch này được lưu giữ trong những Viện Bảo Tàng lớn. 
Cha còn nhớ có một kiểu nàh trên mặt hồ trưng bày tại Viện 
Bảo Tàng Geneva. Trước tiên người ta chôn sâu những cột gỗ 
xuống đáy hồ rồi mới dựng lên trên đó những cái sàn nhà 
gỗ. Căn chòi được cất lên trên các sàn gỗ này. Toàn bộ ngôi 
nhà mới nối với đất liền bằng một cây cầu nhỏ. 

Những người thời đại đồ đá mới này đã biết tự mặc quần áo 
bằng da thú hoặc vải gai thô. Gai là một loại cây có thớ sợi 
tốt được dùng để làm vải. Vải lanh ngày nay cũng được dệt 
bằng sợi gia. Những vào những ngày xa xưa đó, vải gai ắt 


phái thó ráp lám. 

Con người ngày càng tiến bộ, họ bắt đầu làm ra dụng cu 
bằng đồng và đồng thiếc. Đây là một hợp kim khá cứng. Họ 
cũng dùng vàng để làm đồ trang sức. 

Những người này có lẽ sống cách đây khoảng 10.000 năm. 
Tất nhiên chúng ta không thể biết thời điểm thật chính xác. 
Phần lớn đều là phỏng đoán. Con nên lưu ý là bao nhiêu vấn 
đề mà chúng ta đã bàn là quá trình tiến hóa diễn ra rất 
chậm - hàng triệu năm - nhưng không hề gián đoạn hay 
thay đổi đột ngột. Trong hàng triệu năm ấy, nhiều chủng tộc 
đã phát triển, tiến hóa theo lối riêng của mình. Như con biết 
đấy, trên trái đất, khí hậu mỗi nơi một khác nhau, con người 
phải tự mình thích nghi và thay đổi nhiều lắm. Nhưng chúng 
ta sẽ nói vấn đề này sau. 

Một điều nữa cha muốn kể con nghe hôm nay là vào khoảng 
cuối thời đồ đá mới một thảm họa lớn đã xảy ra cho con 
người. Chắc con chưa quên là vào thời xa xưa đó, Đại Trung 
Hải không phải là biển cả bao la. Ở đây chỉ là một vài cái hồ 
nước và dân cư vùng hồ đã sinh sống ở đây. Đột nhiên vùng 
đất gần Gibraltar giữa Châu Âu và Châu Phi bị cuốn trôi đi 
và nước từ Đại Tây Dương trút thẳng vào thung lũng Địa 
Trung Hải. Nước liên tục trút xuống và chẳng bao lâu đã tràn 
ngập cả vùng. Hẳn một số lớn dân cư vùng này đã bị chết 
chìm. Nước ngập mênh mông, ngập đến hàng trăm dặm. Địa 
Trung Hải đã hình thành như thế đó. 

Có lẽ con đã nghe và đã đọc về trận lụt vĩ đại này. Thánh 
Kinh Cơ Đốc có nói về nó và một số sách tiếng Phạn của 
chúng ta cũng có nhắc đến. Trận đại hồng thủy ghê rợn này 


chắc han chỉ tha cho một số ít người sống sót . Họ bèn kể lại 
cho con cháu mình nghe và cứ thế câu chuyện thương tâm 
đó truyền từ đời này sang đời khác. 


JAWAHARLAL NEHRU 
Những lá thư người cha gửi cho con gái 
Dịch giả: Thái Văn Châu 
Lá thư thứ tám 


NHỮNG CHỦNG TỘC KHÁC NHAU ĐÃ HÌNH THÀNH NHƯ THẾ 
NÀO? 


Chúng ta đã biết những người thời kỳ đồ đá mới người ta đã 
sống chủ yếu trên mặt hồ. Họ đạt được sự tiến bộ lớn lao về 
nhiều phương diện. Họ khám phá ra nông nghiệp, biết cách 
nấu ăn và thuần dưỡng thú vật. Tất cả những điều đó đã xảy 
ra cách đây nhiều ngàn năm nên ta không biết nhiều về họ. 

Nhưng có lẽ tất cả các chủng tộc có trên thế giới ngày nay 
là dòng dõi của những người thời đại đồ đá mới này. Như con 
biết đấy, ngày nay con người gồm đủ màu da: trắng, vàng, 
nâu, đen. Nhưng thật ra không thể phân chia rạch ròi các 
tộc người ra làm bốn loại như vậy. Vì họ đã phối giống lẫn 
lộn nên thật là khó khẳng định rằng họ thuộc giống người 
thuần chủng nào. Các nhà khoa học có thể đo đạc kích 
thước xương sọ để xác định các chủng người khác nhau này. 
Tuy vậy, vẫn còn nhiều cách khác giúp ta tìm ra gốc gác con 
người cổ đại. 

Làm thế nào để những chủng tộc khác nhau tồn tại được? 
Nếu tất cả đều có chung cội nguồn sao bây giờ lại khác 
nhau nhiều đến thế? Con biết rằng một người Đức khác hẳn 
một người da đen. Người Đức có nước da trắng còn người kia 
thì đen mun. Tóc người Đức có màu sáng và dài trong khi tóc 


người da đen thì đen, ngắn và xoăn tít. Người Tàu lại khác 
với hai giống người trên. 

Giải thích tường tận những khác biệt này hình thành như thế 
nào chẳng phải dễ. Chúng ta có thể biết một số nguyên 
nhân. Trước kia cha có nói với con rằng loài thú phải tự mình 
thay đổi để dần thích nghi với môi trường chung quanh. Có 
lẽ người Đức và người da đen xuất thân từ những giống 
người khác nhau. Nhưng hẳn là vào một khoảng thời gian xa 
xưa nào đó họ có cùng một tổ tiên. Những dị biệt trên xảy ra 
chỉ vì họ phải tự thay đổi cho thích nghi với môi trường sống. 
Vì vậy, một người sống ở vùng băng giá sẽ phải phát triển 
khả năng để chịu đựng với sức lạnh. Người Eskimo của miền 
băng tuyết Bắc cực có thể chịu đựng một sức lạnh khủng 
khiếp nhưng họ có thể chết nếu bị đem đến những xứ sở ấm 
áp của chúng ta. Và vì sống cách biệt với thế giới bên ngoài, 
trong những điều kiện khắc nghiệt như thế nên họ không có 
điều kiện học hỏi hiểu biết như những dân tộc khác trên thế 
giới. Tương tự như vậy, người ở Phi Châu thường sống gần 
xích đạo cũng phát triển khả năng chịu đựng được khí hậu 
nóng khủng khiếp ở những nơi đó. Sức nóng quá đỗi ấy đã 
làm nước da họ sậm lại. Chắc con cũng biết rằng nếu con ở 
quá lâu dưới ánh mặt trời tại bãi biển hay đâu đó, con cũng 
sẽ bị rám nắng, da sẽ nâu hơn. Sau một tuần tắm nắng, da 
con sẽ đen hẳn. Vậy thì, một người luôn phải sống dưới mặt 
trời chói chang như người Phi châu thì họ sẽ đen đi đến mức 
nào. Và nếu suốt hàng trăm năm, con người sống ở những 
xứ quá nóng như vậy thì các thế hệ sau đó sẽ phải ngày một 
đen hơn cho đến khi da họ trở nên đen såm. Con đã thấy 


người nông dân Ấn Độ làm việc ở ngoài đồng dưới ánh nắng 
giữa trưa. Họ nghèo đến mức không có đủ quần áo để mặc. 
Toàn thân họ phải phơi trần ngoài nắng. Suốt cuộc đời họ 
phải sống như vậy. Vì thế chắc chắn da họ sẽ phải đen såm 
đi. 


Vậy đó, con thấy rằng nước da của con người là kết quả của 
khí hậu nơi họ sống. Dĩ nhiên, cũng có một số người ở xứ 
nóng nhưng khá giả, họ không phải làm việc gì ở ngoài trời 
mà chỉ sống trong những biệt thự sang trọng, tránh được cái 
nóng gay gắt, bảo vệ săn sóc cho làn da mình. Gia đình họ 
sống nhàn hạ suốt nhiều thế hệ như thế nên không bị ảnh 
hưởng bởi khí hậu là mấy. Nhưng một người không tự mình 
làm việc và sống nhờ vào sức lao động cảu người khác thì 
dù đen hay trắng sẽ không có gì để hãnh diện. 


JAWAHARLAL NEHRU 
Những lá thư người cha gửi cho con gái 
Dịch giả: Thái Văn Châu 
Lá thư thứ chín 


CHÚNG TỘC VÀ NGÔN NGỮ CỦA LOÀI NGƯỜI 


Chúng ta không thể biết nơi nào trên thới giới loài người đã 
định cư đầu tiên. Có lẽ con người đã xuất hiện đồng thời ở 
nhiều nơi. Khi băng hà lùi về Bắc cực, những bình nguyên 
rộng lớn lộ ra tương tự như dãy bình nguyên hoang vu ở 
Siberia ngày nay. Những nơi này trở thành những đồng cỏ và 
con người di chuyển chỗ ở thường xuyên quanh những cánh 
đồng đó bởi vì họ cần cỏ cho trâu bò ăn. Họ luôn lang thang 
rày đây mai đó. Ngày nay người ta gọi họ là dân du mục. 
Con có thể thấy họ ở Mông Cổ và Ấn Độ. Hẳn họ phải sống 
gần những con sông lớn vì đất đai ở gần sông dôi dào phù 
sa, rất tốt cho việc trồng cây nhất là cây lương thực vốn cần 
nước. Vì thế con người đã định cư tại Ấn Độ, gần những con 
sông lớn như Indus và Ganges, ở Mesopotamia, gần sông 
Tigris và Euphrates, ở Ai Cập, gần sông Nile và ở Trung Quốc 
cạnh bên sông Dương Tử... 

ở Ấn Độ, chủng tộc mà chúng ta biết chút ít là chủng tộc 
Dravidian. Về sau ta thấy người Aryan đến, rồi người 
Mongolian từ phương Đông sang. Ngày nay, hầu hết dân 
chúng sống ở Nam Ấn Độ là dòng dõi của người Dravidian. 
Họ có màu da sậm hơn người sống phía Bắc. Có lẽ bởi vì 


người Dravidian đã sống ở Ấn Độ lâu hơn. Họ là tộc người rất 
tiến bộ, có ngôn ngữ riêng của mình và biết hoạt động 
thương mại, buốn bán. Nhưng, hình như cha đang ngược 
dòng lịch sử hơi nhanh phải không con? 

Trong những ngày xa xưa đó, một chủng tộc mới đã phát 
triển ở Trung, Tây Á và Đông Âu. Chủng tộc ấy được gọi là 
chủng tộc Aryan. Trong tiếng Phạn cũng có một từ “Arya” có 
nghĩa là quý phái, thượng lưu. MÀ tiếng Phạn là một trong 
những ngôn ngữ của người Aryan. Hóa ra họ tự xem mình là 
dòng dõi trâm anh, quý phái. Thật ra, họ cũng kiêu ngạo 
như con người ngày nay. Con biết rằng, người Anh cứ nghĩ 
rằng mình là những người xuất hiện đầu tiên trên trái đất. 
Người PHáp lại cho rằng mình là dân tộc vĩ đại nhất. Cả dân 
Đức, dân Mỹ và nhiều dân tộc khác cũng không thoát khỏi 
tính tự phụ đó. 

Những người Aryan này sống lang thang ở vùng Bắc Á và 
Châu Âu trên những bãi cỏ rộng lớn. Dân số họ mỗi ngày 
một đông hơn, nhưng khí hậu lại ngày càng lại khô ráo, đất 
đai ít cỏ hơn, không đủ thức ăn để học sống . Vì vậy, họ bắt 
buộc phải tiếp tục đi đến những nơi khác trên thế giới để tìm 
thức ăn. 

Họ đi rãi rác khắp châu Âu và đến Ấn Độ, Persia và 
Mesopotamia. Ngày nay, con thấy rằng dân cư ở những 
miền này khác nhau xa lắc, nhưng thật sự họ đã có cùng 
một tổ tiên là người Aryan. Dĩ nhiên, chuyện này xảy ra từ 
lâu lắm rồi. Biết bao đổi thay đã diễn ra. Các chủng tộc khác 
nữa là chủng Mongoloit, giống này lan rộng khắp vùng Đông 
Á, ở Trung Quốc, Nhật Bản, Tây Tạng, Thái Lan, Miến Điện. 


Đôi khi họ được gọi là giống da vàng. Con thấy họ thường có 
Xương má cao và cặp mắt hẹp. 

Người ở châu Phi và vài nơi khác thuộc chủng tộ Negro. Họ 
không phải là người Aryan hay người Mongoloit, nước da họ 
màu đen såm. 

Dân của các nước Ả Rập và Palestine thuộc về một chủng 
tộc khác. 

Trãi qua hàng ngàn năm, tất cả những chủng tộc này tách ra 
thành nhiều chủng tộc nhỏ hơn và pha tạp lẫn nhau. Có một 
cách quan trọng và thú vị để phân biệt những chủng tộc này 
là học ngôn ngữ của họ. Mỗi chủng tộc có một ngôn ngữ 
riêng nhưng tất cả tựu trung lại cũng là con cái của một 
ngôn ngữ mẹ. 

Khi người Aryan lan rộng khắp châu Á và châu Âu, họ không 
còn liên lạc được với nhau. Vào thời kỳ đó không có đường 
xe lửa, trạm bưu điện, điện tín, ngay cả sách để đọc cũng 
không có. Vì thế, sau một thời gian mỗi nhóm người Aryan 
sử dụng ngôn ngữ của mình theo một cách khác nhau. Và 
theo thời gian ngôn ngữ của họ đã khác biệt nhau hẳn. Hiện 
nay có rất nhiều loại ngôn ngữ khác nhau trên thế giới là do 
vậy. 

Tuy nhiên, nếu bỏ thời gian nghiên cứu chúng ta sẽ thấy 
những ngôn ngữ này tuy nhiều thật nhưng ngôn ngữ mẹ lại 
ít. Ví dụ: Bất cứ nơi nào người Aryan đến, ngôn ngữ nới đó sẽ 
thuộc họ Aryan. Tiếng Phạn, tiếng La Tinh, tiếng Hy Lạp, 
tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Ý và một số ngôn 
ngữ khác đều có bà con với nhau và thuộc họ Aryan. Nhiều 
ngôn ngữ Ấn Độ của chúng ta như Hindi, Urdu, Ben gali, 


Marathi va Gufarati déu la con cháu cúa tiéng Phan. Vi vay, 
chúng cũng thuộc họ ngôn ngữ Aryan. 

Một họ ngôn ngữ lớn khác là tiếng Trung Quốc, gồm có tiếng 
Trung Quốc, Miến Điện, Tây Tạng và tiếng Thái. 

Nhóm thứ ba là tiếng Semitic, nó gồm tiếng Á Rập và tiếng 
Do Thái. 

Một số ngôn ngữ như tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng Nhật, không 
thuộc hệ ngôn ngữ nào trong ba nhóm này. Một số ngôn ngữ 
của Nam Ấn Độ như Tamil, Telugu, Malayalam và Canarese 
cũng không thuộc nhóm này. Bốn ngôn ngữ này thuộc họ 
Dravidian và rất cổ. 


JAWAHARLAL NEHRU 
Những lá thư người cha gửi cho con gái 
Dịch giả: Thái Văn Châu 
Lá thư thứ mười 


MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC NGÔN NGỮ 


Con đã thấy người Aryan tỏa đến nhiều quốc gia và đem 
theo cả ngôn ngữ của họ đi như thế nào. Nhưng khí hậu 
khác nhau, các điều kiện sống khác nhau đã sản sinh ra 
nhiều dị biệt giữa các chủng người Aryan. Mỗi nhóm người 
tiếp tục thay đổi theo cách riêng với những thói quen và tập 
quán mới và sau vài thế hệ, dòng họ Aryan đã tách thành 
nhiều nhóm. Có lẽ họ quên cả mình đã từng thuộc một dòng 
họ lớn. Ngôn ngữ ban đầu của họ trở thành nhiều ngôn ngữ 
khác như cha đã nói với con. 

Nhưng, các ngôn ngữ này vẫn còn nhiều điểm giống nhau. 
Con biết rằng có nhiều từ tương tự nhau trong tiếng Anh và 
tiếng Pháp. Chúng ta hãy xem xét 2 chữ thông thường và 
giản dị nhất là từ “cha” và “mẹ”. Trong tiếng Hindi và Phạn, 
những từ này là Pita và Mata; trong tiếng La Tinh, chúng là 
“Pater” và “Mater”; trong tiếng Hy Lạp “paterˆ và meter” 
trong tiếng Đức “vater” đánh vần là phatar) và mutter (đánh 
vần mutar); trong tiếng Pháp “père” và “mère” và cả trong 
nhiều ngôn ngữ khác...Con thấy chúng có vẻ giống nhau 
không? Nhiều chữ dĩ nhiên có lẽ được vay mượn từ những 
ngôn ngữ khác. Tiếng Hindi mượn nhiều từ tiếng Anh và 


tiếng Anh vay mượn nhiều từ của tiếng Hindi. Nhưng từ 
“father” (cha) và “mother” (mẹ) không phải là những từ vay 
mượn, chúng không phải là những từ mới. Ngay từ thuở ban 
sơ, khi con người bắt đầu nói chuyện với nhau, dĩ nhiên 
người ta phải tìm cho được từ để chỉ người cha, người mẹ. Vì 
vậy ta có thể nói rằng những từ này không phải là từ vay 
mượn.Chúng phải có cùng một nguồn gốc, cùng một dòng 
họ. Và từ đây chúng ta có thể tìm ra rằng: những con người 
thời nay sống cách xa nhau trong những xứ sở khác nhau, 
dùng những ngôn ngữ khác nhau đã có một thời thuộc cùng 
một đại gia đình. 

Con sẽ thấy nghiên cứu ngôn ngữ thú vị như thế nào và nó 
sẽ dạy cho ta biết được nhiều điều. Nếu chúng ta biết ba 
hay bốn ngôn ngữ, chúng ta có thể học nhiều ngôn ngữ hơn 
nữa, không khó lắm. 

Con cũng sẽ thấy hầu hết chúng ta, nhhững người sống 
trong nhiều nước khác nhau ngày nay đã thay đổi nhiều quá 
và đã quên mất mối quan hệ xưa kia của mình. Người dân ở 
mỗi quốc gia cứ tưởng mình là giỏi nhất, thông minh nhất, 
còn những người khác thì không bằng mình. Người Anh cho 
rằng dân tộc họ là số một; người Pháp rất hãnh diện về nước 
Pháp và mọi thứ liên quan đến nước Pháp, người Đức và 
người Ý lại nghĩ rằng quốc gia họ là tuyệt đỉnh về nhiều 
phương diện; nhiều người Ấn Độ tự hào rằng nước mình là 
một trong những quốc gia lớn nhất trên thế giới. Đó là do 
tính tự cao tự đại của con người. Thật ra, không có người 
nào hoàn toàn tốt hay hoàn toàn xấu. 

Cũng vậy, không có quốc gia nào hoàn toàn tốt mà cũng 


không có quốc gia nào hoàn toàn xấu. Chúng ta phải học lấy 
điều tốt và loại trừ mọi cái xấu. Là người Ấn Độ nên chúng ta 
phải quan tâm đến đất nước mình. Nhưng thật đáng buồn là 
đất nước chúng ta hiện đang chẳng ra làm sao. Dân chúng 
đang sống quá khổ sở. Chúng ta phải tìm ra cách nào khả dĩ 
có thể làm cho họ được hạnh phúc hơn. Chúng ta phải thấy 
cái gì tốt trong phong tục và tập quán của ta và cố gắng giữ 
nó, còn cái gì xấu ta phải loại bỏ đi. Nếu ta tìm thấy bất cứ 
điều gì hay của nước khác, ta phải học hỏi. 

Là người Ấn, chúng ta nên sống ở Ấn Độ và làm việc cho quê 
hương mình. Nhưng chúng ta không được quên rằng chúng 
ta thuộc một dòng họ lớn hơn của thế giới, và dân chúng 
sống ở nước khác cuối cùng đều là anh em bà con họ hàng 
của chúng ta. 

Thật là thú vị nếu tất cả các dân tộc trên thế giới đều hạnh 
phúc và mãn nguyện. Vì vậy chúng ta hãy cố gắng làm cho 
toàn thế giới trở thành nơi sống chung hạnh phúc của loài 
người. 


JAWAHARLAL NEHRU 
Những lá thư người cha gửi cho con gái 
Dịch giả: Thái Văn Châu 
Lá thư thứ mười một 
THẾ NÀO LÀ VĂN MINH? 


Cha sẽ kể cho con nghe một ít về nền văn minh cổ. Nhưng 
trước khi cha kể, chúng ta hãy cố gắng hình dung xem văn 
minh có nghĩa là gì. Tự điển sẽ cho con biết rằng văn minh 
có nghĩa là tốt hơn, gạn lọc, thay thế những tật dã man 
bằng những thói quen tốt. Từ văn minh đặc biệt được dùng 
cho xã hội hoặc một nhóm người. Khi con người chỉ khá hơn 
loài thú đôi chút, họ vẫn ở trong tình trạng hoang sơ, chưa 
khia hóa. Văn minh là ngược lại tình trạng đó. Con người 
càng tiến xa khỏi tình trạng chưa khai hóa, họ sẽ càng văn 
minh. 

Nhưng làm sao chúng ta biết được một cá nhân hay một xã 
hội chưa khai hóa hay đã văn minh? Nhiều người ở châu Âu 
nghĩ rằng họ rất văn minh trong khi người Á Châu thì hoàn 
toàn man di mọi rợ. Có phải đó là vì người Châu Âu mặc 
nhiều quần áo hơn người Á Châu và Phi Châu? Nhưng, việc 
mặc quần áo thì tùy thuộc ở thời tiết. Ở nơi lạnh lẽo thì 
người ta mặc quần áo nhiều hơn những nơi có khí hậu nóng. 
Hay có phải vì anh ta có súng ống nên mạnh hơn kẻ tay 
không? Nhưng dù anh ta có văn minh hay không thì kẻ yếu 
hơn anh ta cũng không dám nói bởi vì họ có thể bị bắn chết! 


Con biét ráng chí cách dáy vai nám thói dá có mót cuóc 
chién tranh Ión. Háu hét các nuóc trén thé giói da chim dám 
trong chiến tranh, và mỗi người tham gia cuộc chiến đã cố 
gắng giết càng nhiều người phía bên kia càng tốt. Người Anh 
đã dốc hết sức mình để giết cho được những người Đức, và 
những người Đức lại tìm cách giết những người Anh. Hàng 
triệu con người đã bị giết trong trận chiến này và hàng ngàn 
người khác đã tàn phế suốt đời vì chiến tranh. 

Họ hoặc mù lòa hoặc mất hẳn tay chân. Con hẳn đã thấy 
nhiều thương phế binh như thế ở Pháp và nhiều nơi khác 
nữa. Ở hệ thống đường xe điện ngầm ở Paris có những chỗ 
ngồi đặc biệt dành cho họ. Con có cho rằng giết chóc nhau 
như thế là văn minh và biết suy nghĩ chăng? 

Bây giờ nếu hai gã đàn ông choảng nhau trên đường phố và 
bị cảnh sát can ra, mọi người sẽ nghĩ hai con người ấy xuẩn 
ngốc như thế nào. Vậy thì các quốc gia được tiếng là đại 
cường quốc lại đánh giết nhau làm thiệt mạng hàng triệu 
sinh linh như vậy sẽ được coi là xuẩn ngốc đến bậc nào? 
Thật chẳng khác nào những người man di đánh nhau trong 
rừng rú. 

Vì vậy, nếu nhìn nhận sự việc theo cách này, con sẽ nói rằng 
những nước đánh và giết nhau trong chiến tranh thế giới 
như Anh, Đức, Pháp, Ý và nhiều nước khác chẳng có văn 
minh tí nào. Thế nhưng, con cũng nên biết rằng vẫn còn có 
nhiều điều tốt đẹp và những con người cao thượng ở trong 
những xứ đó. 

Con sẽ nói với cha rằng không phải dễ dàng để hiểu văn 
minh có nghĩa là gì. 


Đúng như vậy, dó là câu hỏi rất khó để giải đáp và hiểu 
tường tận. Những tòa nhà, những ảnh đẹp, những cuốn sách 
và bất cứ thứ gì được coi là đẹp thì chắc chắn là dấu hiệu 
của sự văn minh. Nhưng một dấu hiệu rõ ràng hơn nữa của 
sự văn minh chính là con người có phẩm chất tốt, không hề 
ích kỷ, biết bắt tay làm việc với nhiều người để tạo dựng nên 
những điều tốt đẹp cho mọi người xung quanh. Cùng làm 
việc thì tốt hơn là làm riêng lé và cùng chung sức chung 
lòng để làm việc tốt chung sẽ là điều tuyệt vời hơn tất cả. 


JAWAHARLAL NEHRU 
Những lá thư người cha gửi cho con gái 
Dịch giả: Thái Văn Châu 
Lá thư thứ mười hai 


SỰ HÌNH THÀNH NHỮNG BỘ LẠC 


Cha đã kể cho con nghe trong những lá thư trước rằng khi 
con người bắt đầu xuất hiện trên trái đất, anh ta rất giống 
với một con thú. Từ từ suốt nhiều ngàn năm, anh ta phát 
triển và mỗi ngày tốt hơn đôi chút. Đầu tiên anh ta tự săn 
bắt như những dã thú ngày nay. Rồi anh ta nhận thấy rằng 
đi thành đoàn với nhiều người khác sẽ an toàn hơn. Nếu 
nhiều người sống tụ tập gần nhau sẽ mạnh hơn và có thể tự 
vệ tốt hơn. Ngay cả loài thú như cừu, dê, nai, voi... cũng 
thành đoàn như vậy để được an toàn hơn. Khi cả bầy ngủ, 
nhiều con trong bầy phải thức để canh chừng. Con ắt đã đọc 
những câu chuyện về loài chó sối. Tại Nga, vào mùa đôn, 
loài sói đi thành đàn. Khi chúng đói, chúng tấn công cả con 
người. Một con chó sói riêng lẽ không dám tấn công một 
người, nhưng khi thành đàn, chúng cảm thấy đủ mạnh để 
tấn công cả một đoàn người và con người đã phải tháo chạy 
thoát thân. Thường có những cuộc rượt đuổi của cả một đàn 
sói theo sau một nhóm người trong xe trượt tuyết trên băng. 


Cũng thế, sự tiến bộ đầu tiên trong nền văn minh mà người 
cổ có được là cùng liên kết lại thành đoàn, hoặc còn gọi là 


bộ lạc. Họ bắt đầu làm việc chung với nhau. Hình thức đó 
đươc gọi là sự hợp tác. Mỗi người trước tiên phải nghĩ đến bộ 
lạc rồi mới nghĩ đến mình. Nếu bộ lạc bị nguy hiểm, mỗi 
thành viên phải chiến đấu và bảo vệ nó. Nếu bất cứ ai trong 
bộ lạc không chịu làm việc cho lợi ích chung của bộ lạc thì 
anh ta sẽ bị đào thải ngay. 


Khi người ta hợp tác làm việc, họ phải hành động theo một 
khuôn khổ nhất định. Nếu ai cũng làm theo ý riêng của mình 
thì bộ lạc sẽ chẳng còn nữa. Vì thế, một người nào đó trong 
bộ lạc phải đứng lên làm thủ lĩnh. Ngay cả những đàn thú 
cũng có con cầm đầu. Bộ lạc của con người cũng chọn một 
người mạnh nhất, có khả năng nhất làm người lãnh đạo. 


Nếu thành viên trong bộ lạc đánh nhau, chẳng bao lâu bộ 
lạc sẽ tan rã. Vì thế, vị thủ lãnh không cho phép đánh nhau 
trong bô lạc. Dĩ nhiên, bộ lạc này có thể đánh nhau với bộ 
lạc khác. Đó chỉ là sự tiến triển để sinh tồn,mỗi cá nhân phải 
chiến đấu với bất kỳ kẻ thù nào khác để tự bảo vệ. 


Những bộ lạc đầu tiên phải thực sự là những gia đình lớn. 
Tất cả những thành viên của nó đều có liên hệ với 
nhau.Nhưng dân số cứ tăng đều, gia đình ngày càng lớn cho 
tới khi bộ lạc trở nên quá tải. Đối với con người thời cổ, đời 
sống ắt phải khó nhọc, đặc biệt trước khi các bộ lạc hình 
thành. Con người không hề có nhà cửa, quần áo ngoại trừ 
vài ba miếng da thú che thân và anh ta phải liên tục chiến 
đấu để tồn tại. Để kiếm thức ăn hàng ngày anh ta phải săn 


bắn và giết thú vật hoặc thu lượm hạt bồ đào và trái cây. 
Anh ta có cảm tưởng rằng mình có kẻ thù ở khắp mọi nơi. 
Ngay cả thiên nhiên cũng là kẻ thù đối với anh ta vì đã ban 
cho anh ta những trận mưa tuyết và động đất. Anh ta đã là 
tên nô lệ nhỏ bé tội nghiệp sống lê la khắp mọi nơi trên trái 
đất, sợ hãi mọi thứ bởi vì anh ta không hiểu được gì cả. Nếu 
một trận mưa đá đổ xuống, anh ta nghĩ rằng một vị thần 
linh nào đó trong đám mây đang cố đánh đập anh ta. Anh 
hoảng sợ và muốn làm mọi thứ để làm vừa lòng vị thần vốn 
có năng lực phi thường đã tạo ra mây mưa sấm chớp như 
thế. Anh ta làm vừa lòng vị thân đó như thế nào? Vì không 
được thông minh sáng suốt lắm nên anh ta cứ cho rằng vị 
thần ấy giống như mình, cũng ưa thích thức ăn. Vì thế anh 
ta đem dâng miếng thịt hoặc giết một con thú nào đó làm lễ 
tế thần. Anh ta cứ tưởng như thế mình sẽ làm ngừng được 
gió mưa. Điều ấy ngày nay nghe thật tức cười phải không 
con? Việc tế lễ như vậy chẳng có liên quan, ảnh hưởng gì 
đến thời tiết cả. Vậy mà ngày nay vẫn còn khối người dốt 
nát và mê tín tiếp tục làm điều đó. 


Nguón: http://vnthuguan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 
Đánh máy: Venus 

Nguồn: Thư viện ebook. com 
Được bạn: Ct.Ly đưa lên 

vào ngày: 30 tháng 7 năm 2007 


